Đi Tìm Chân Lý 
Lý Lạc Long 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Đi Tìm Chân Lý 


Lý Lạc Long 
Đi Tìm Chân Lý 


Trong một câu chuyện của Mạnh Tử: Có một người bán mâu 
và thuẫn quảng cáo về mâu và thuẫn của mình như sau: 

- Mâu này bất cứ thứ gì cũng đâm thủng đươc . 

- Thuẫn này không có thứ gì đâm thủng được . 

Lời quảng cáo như trên của người bán "mâu thuẫn" với nhau 
và hai mệnh đề mâu thuẫn với nhau không thể cùng đúng 
một lượt. Phải có một mệnh đề (quảng cáo) sai. Vì vậy dẫn 
đến câu nói mà chúng ta thường nghe: "Chân lý chỉ có một" 
dựa trên "nguyên lý bất mâu thuẫn" này . 

Trong lịch sử toán học, chúng ta nhận thấy có ba tiền đề 
mâu thuẫn làm nền tảng cho ba nền hình học khác nhau 
(Euclide, Riemann và Lobatchevsky ): 

- Hình học Euclide dựa trên tiền đề: Từ một điểm ở ngoài 
một đường thẳng, ta chỉ có thể kẻ được một đường thẳng 
duy nhất song song với đường thẳng đã cho. 

- Hình học Riemann dựa trên tiền đề: Từ một điểm ở ngoài 
một đường thẳng, ta không thể kẻ được một đường thẳng 
nào song song với đường thẳng đã cho. 

- Hình học Lobatchevsky dựa trên tiền đề: Từ một điểm ở 
ngoài một đường thẳng, ta có thể kẻ được vô số những 
đường thẳng khác nhau song song với đường thẳng đã cho. 
Nếu theo nguyên lý bất mâu thuẫn thì chắc chắn chỉ có một 
nền hình học là đúng. Nhưng trong thực tế thì cả ba nền 
hình học này đều được ứng dụng rất đúng trong ba mặt 
khác nhau của không gian. Hình học Euclide ứng dụng trong 


thế giới thường ngày của chúng ta (hình học phẳng) . Hình 
học Riemann ứng dụng trong việc nghiên cứu thế giới của 
các nguyên tử và phân tử (ngành vi vật lý). Hình học 
Lobatchevsky ứng dụng trong việc nghiên cứu thế giới của 
các thiên thể vũ trụ (hình học không gian). Điều này cho 
thấy một thực tại như không gian có thể có nhiều mặt (thực 
tại đa diện) và nếu chúng ta giữ quan niệm không gian chỉ 
có một mặt duy nhất (thực tại đơn diện) thì chúng ta không 
thể giải thích được tại sao cả ba tiền đề mâu thuẫn với 
nhau, như ở trên, đều đúng. 

Trước thực tế đó, triết học bắt buộc phải đặt lại vấn đề về 
nguyên lý bất mâu thuẫn của nhận thức luận cũ. Vì căn cứ 
theo thực tế thì mọi sự vật đều có nhiều mặt, tối thiểu là với 
ba chiều (dài, rộng, cao), và người ta có thể nhìn một sự vật 
từ sáu mặt khác nhau (trước, sau, trên, dưới, phải, trái) và 
sáu cách nhìn sẽ dẫn đến những nhận thức khác nhau, thậm 
chí có thể mâu thuẫn nhau. Giả sử, nếu có người nào đó đặt 
vấn đề là trong sáu cách nhìn một sự vật, cách nhìn nào 
đúng? Đây là một câu hỏi khôi hài và càng vô lý hơn nữa khi 
có ai xác quyết là trong sáu cách nhìn ấy chỉ có một cách 
nhìn là đúng. Và như vậy là năm cách nhìn còn lại , theo câu 
nói "chân lý chỉ có một" đều phải sai hết. Mặc dù rất rõ ràng 
đây là một chuyện khôi hài và vô lý. Tuy nhiên nó cũng có 
thể xảy ra một cách dễ dàng nếu người ta chấp nhận 
nguyên lý bất mâu thuẫn là đúng và quan niệm thực tại chỉ 
có một mặt (thực tại đơn diện). 

Câu chuyện "Những người mù sờ voi" là một thí dụ diễn tả 
rõ ràng cái nhận thức phiến diện của con người. Những 


người mù sờ voi cãi nhau vì ai cũng quả quyết là mình đúng. 
Và nếu mình đúng thì mọi người khác phải sai và làm sao 
mình chấp nhận được? Nhân loại thảm sát nhau trong những 
cuộc chiến tranh không những để tranh dành quyền lợi mà 
còn để bảo vệ chân lý. Bảo vệ cái chân lý chính bản thân 
mình đã chứng nghiệm, đã xác tín và tin tưởng đó là chân lý 
duy nhất. Ngờ đâu đó chỉ là "chân lý của mình" mà không 
biết rằng người khác cũng có "chân lý của họ". Các tôn giáo, 
các ý thức hệ, các khuynh hướng và đảng phái chính trị... 
phe nhóm nào cũng khăng khăng xác quyết là chỉ có lập 
trường của phe mình là đúng. Ai cũng sẵn sàng đổ máu của 
mình cũng như của phe đối lập để bảo vệ "chân lý của 
mình". Ai cũng coi bảo vệ chân lý là một lý tưởng cao đẹp! 
Đa số chúng ta đều cho mình biết được thực tại (reality), cái 
gì tôi thấy, biết, nghe, hiểu đều là sự thật (truth). Vì thế nên 
mới có “ngã kiến” (tức là cái thấy của tôi) và “kiến thủ” (khư 
khư cho cái thấy của tôi là đúng). Nhưng thực ra chúng ta 
chỉ nắm bắt được những mảnh vụn của thực tại xuyên qua 
nhiều cái lọc (filter) hay lăng kính (mirror). 

Đứng trước thực tại, chúng ta thâu nhận nó qua những giác 
quan của mình như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nếu các giác 
quan của ta không được chính xác như mắt cận hay viễn thị, 
tai điếc, mũi nghẹt, lưỡi khô, thân bệnh, ý đang tán loạn, vui 
buồn v.v... thì thực tại sẽ bị méo mó đi một phần. Tri giác là 
một cái lọc hay lăng kính thứ nhất. Và thực tại ban đầu trở 
thành thực tại số 1 qua tri giác . Kế tiếp thực tại đó được 
nhìn ngắm qua lăng kính gia tài văn hóa, xã hội mà ta đã 
sinh ra và lớn lên. Tùy theo ta là người Việt, người Hoa, 


người Pháp, người Anh ... ta sẽ nhìn thấy sự việc một cách 
khác nhau. Và qua cái lọc văn hóa xã hội thực tại số 1 đã 
biến thể thành thực tại số 2. Tiếp theo đó, cũng cùng là 
người Việt, nhưng mỗi người có những kinh nghiệm riêng tư 
không giống nhau. Và như vậy, qua cái lọc của kinh nghiệm 
bản thân ta, thực tại số 2 đã biến thành thực tại số 3. Cuối 
cùng, khi cái Ý của ta nhận thức thực tại thì nó chỉ có thể 
thấy thực tại số 3 chứ không thể thấy cái thực tại ban đầu 
nữa. Sau khi nhận thức thực tại số 3, ý thức của ta "đóng 
khung" thực tại số 3 qua hình ảnh, ngôn ngữ, khái niệm ... 
thành thực tại số 4 và ta cho đó là thực tại "thứ thiệt". Cái 
thực tại sau cùng mà Ý nhận thức được chỉ còn là một bóng 
dáng, một thực tại méo mó với những mảnh vụn rơi rớt vì đã 
trải qua nhiều cái lọc. Thực tại (chân lý) chỉ còn là cái bóng . 
Tuy vậy, đa số chúng ta lại "Tưởng" là mình nắm bắt được 
thực tại, tự cho là mình biết đúng, thấy đúng sự thật. Và vì 
vậy, chúng ta muốn người khác phải tin và nghe theo ý kiến 
của chúng ta. 

Trên phương diện tương đối trong đời sống hàng ngày, 
chúng ta không thể không có "Tưởng", không Tưởng cái này 
thì cũng Tưởng cái kia. Tưởng rồi Tin vào cái Tưởng của 
mình gọi là tin tưởng (belief). Những cái Tưởng đúng hoặc 
gần với thực tại, với chân lý thì được gọi là chánh kiến, hay 
minh triết ... vì nó đem lại an vui hạnh phúc, còn những cái 
Tưởng méo mó sai lầm không đúng thực tại, tin vào đó sẽ 
đưa đến buồn phiền khổ đau thì gọi là vọng tưởng (false 
belief). Ngay cả những cái ta cho là sự thật hay chân lý rồi 
và khư khư bám chặt vào đó thì nó cũng trở thành một loại 


vọng tưởng. Về phương diện tuyệt đối, có thể nói con người 
không có khả năng nhận thức thực tại (chân lý) mà chỉ là 
nhận thức cái bóng của thực tại (chân lý). Vì thực tại biến 
đổi theo từng "sát-na". 

(Theo Phật giáo, danh từ sát na được dùng để chỉ thời gian 
chớp nhoáng của mỗi biến đổi. Một ngày 24 giờ được tính 
bằng sáu ngàn bốn trăm tỷ, chín vạn, chín ngàn, chín trăm 
tám mươi sát na.) 

Và chúng ta thường lầm lẫn giữa ý tưởng và thực tại, cũng 
như giữa danh từ và sự vật. Thí dụ khi chúng ta nhìn ngắm 
một bức ảnh chụp một vật gì đó, như một trái táo chẳng hạn 
. Hãy để ý, hình ảnh (chụp) trái táo không phải là trái táo, 
danh từ trái táo không phải là trái táo và ý tưởng về trái táo 
cũng không phải là trái táo, trái táo như là một thực tại đã 
biến đổi .. Một thí dụ khác như khi ta xem bản đồ của một 
thành phố, như New York chẳng hạn . Bản đồ NewYork 
không phải là thành phố New York dù cho đây là bản đồ mới 
nhất và được chụp với máy ảnh tối tân nhất thì cũng chỉ là 
bức ảnh của thành phố New York chụp vào một thời điểm cố 
định trong quá khứ. New York hiện tại đã khác với hình ảnh 
New York đã chụp. Những danh từ, ý tưởng và bản đồ giúp 
cho chúng ta có một khái niệm về thực tại và sự vật, nhưng 
khi có trong tay thì chúng ta lại xem chúng (danh từ, ý 
tưởng, bản đồ) như là thực tại và quên đi thực tại. Thực tại 
luôn luôn biến đổi theo từng sát na trong khi danh từ, ý 
tưởng và bản đồ thì cứng ngắc không thay đổi. 

Tóm lại , tri thức của chúng ta về một sự vật nào đó thì 
không phải là sự vật chính nó. Cái mà chúng ta biết được về 


thế giới thực tại chung quanh ta chỉ là những phóng ảnh từ 
tâm thức, hay nói khác hơn chỉ là thế giới biểu tượng của 
thực tại, chứ không phải là thực tại nguyên bản. Bởi vì, tính 
chất của nhận thức là phân biệt thế giới thực tại qua khái 
niệm; mà giữa khái niệm và thực tại thì hoàn toàn khác 
nhau. Do đó, bất luận một sự vật nào, hễ còn được xây dựng 
trên khái niệm thì đều là huyễn ảo - nghĩa là chúng luôn 
luôn Vô Thường . 

(Vô thường là luật tuần hoàn của vũ trụ. Nơi nào có sự vận 
hành, chuyển biến, đổi dời, nơi đó có Vô Thường. Vô Thường 
không phải chỉ là giáo lý riêng của Phật giáo, mà vào thế kỷ 
thứ 6 trước Tây Lịch, một triết gia Hy-Lạp Herakleitos cũng 
đã nói : "Tất cả (sự vật) đều ở trong trạng thái biến đổi" (AI 
is in a state of flux). ) 

Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu triết gia, biết bao nhiêu lý 
thuyết chủ trương không giống nhau, và chúng ta vẫn chưa 
biết được đâu là chân lý. Cái mà hôm qua người ta gọi là 
chân lý, hôm nay đã không còn là chân lý. Cái mà hôm nay 
mọi người cho là chân lý, ngày mai lại có thể là sai lạc. Lý trí 
con người khổ sở vô cùng trong khi đi tìm chân lý, và cho 
đến bây giờ con người vẫn nghi ngờ không biết rằng lý trí 
mình có thể có khả năng đạt đến chân lý hay không? Sự 
nghi ngờ đó cho thấy sự yếu kém của tri thức nhân loại. Và 
như vậy cái gọi là chân lý mà con người nhận thức được 
bằng tri thức giới hạn của mình không phải là chân lý đúng 
và toàn thể (chân lý tuyệt đối “?”) mà chỉ là những nhận 
thức có tính chất chủ quan và phiến diện. Vì vậy, có thể nói, 
tất cả những học thuyết triết học muốn giải nghĩa, giải thích 


... toàn thể vũ trụ này cũng chẳng khác nào những lời mô tả 
con voi của những người mù sờ voi mà thôi??? 

Đi tìm chân lý ở đâu? 

Câu hỏi quá khó đau đầu thế nhân . 

Lý Lạc Long ( TTL/TCT/MAI/ 29/5/06) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Đánh máy : LLL 

Nguồn: VNTQ - LLL 

Được bạn: NHDT đưa lên 

vào ngày: 24 tháng 4 năm 2007 


